Tiêu chí lựa chọn camera giám sát 
ngoài trời 


Chống bụi và chống thắm nước 


Camera quan sát ngoài trời thường được lắp đặt tại các khu vực, vị trí như cổng ra vào, bãi gửi 
xe, ban công nhà phố, văn phòng, công ty hay các cửa hàng, shop quần áo, nhà hàng,... Vì Ì vậy 
cần được trang bị lớp bảo vệ bên ngoài chắc chắn, chất lượng cao lớp cho thiết bị. Với tiêu chuẩn 
này, bạn nên ưu tiên lựa chọn thiết bị camera ngoài trời đạt tiêu chuẩn IP66 hoặc IP67. 

Khi chọn mua thiết bị camera an ninh ngoài trời, hãy hỏi người bán hoặc tìm hiểu xem các dòng 
sản phẩm, thiết bị của họ được trang bị IP66 hay IP67. Bởi nêu không, thiết bị máy ảnh của bạn 
sẽ không thể chống nước và chống bụi. Tuy là thiết bị cần lắp đặt ngoài trời nhưng lại dễ bị tác 
động bởi môi trường như mưa gió, bụi bẩn trong không khí xung quanh,.. . Nếu không có tính 
năng này, sản phẩm sẽ khó hoạt động. Liên tục, dễ bị tác động bởi các yếu tố môi trường, ảnh 
hưởng đến tuôi thọ của thiết bị. 


Chọn máy ảnh có vỏ kim loại 

Thiết bị camera quan sát ngoài trời không những phải đạt tiêu chuẩn chống nước IP mà còn cần 
có vẻ ngoài hoàn mỹ và lớp vỏ kim loại cao cấp, sang trọng. Do đó, camera có lớp sơn tĩnh điện 
giúp chồng trầy xước, chống bụi và nước nên được ưu tiên hơn cả. 

Với lớp vỏ kim loại, bạn không phải quá lo lắng nếu kẻ xấu muốn tấn công và phá hoại thiết bị 
camera an ninh của bạn. Đồng thời, nó còn là “công cụ” vững chắc trước môi trường, thời tiết 
khắc nghiệt, nhìn từ bên ngoài, camera quan sát ngoài trời trông đẹp và bắt mắt hơn. Được làm 
bằng kim loại, giúp đáp ứng nhu cầu của xu hướng thời trang ngày nay. 

tầm nhìn màu sắc vào ban đêm 

Khi chọn mua thiết bị chụp ảnh ngoại cảnh, hãy chú ý đến tiêu chí này, bởi nó cực kỳ quan trọng 
đối với khu vực ngoại cảnh. 

Khi mua máy ảnh, bạn có thể xem liệu mình có thể nhìn thấy màu sắc vào ban đêm hay không 
bằng cách tự kiểm tra thành phần hoặc hỏi người bán xem sản phẩm có được trang bị công nghệ 
hồng ngoại hay không. 

Công nghệ hồng ngoại cho phép thiết bị camera an ninh ngoài trời có khả năng nhìn màu ngay 
cả trong điều kiện ánh sáng yêu, khi môi trường tự nhiên chuyên sang chiều tôi hoặc ánh sáng 
nhân tạo dần yếu đi, cảm biễn sẽ điều khiển ánh sáng, tự động nhận diện và đèn LED hồng ngoại 
sẽ tự động bật và tắt. Điều này giúp người dùng dễ dàng xác định đối tượng cũng như các sự 
kiện, tình huống thực tế. 

Xem chỉ tiết tại: 

https ://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/bat-mi-cac-tieu-chi-lua-chon-camera-giam-sat-ngoai-troi-chat- 
luong-nhat/1 7067560 


